Bài văn tả mẹ 
HỒ DUYÊN 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di 
động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


Bài văn tả mẹ 


HỒ DUYÊN 


Bài văn tả mẹ 


Giờ tập làm văn, tôi luôn được cô giáo khen bài viết của mình và 
thường lên đứng giữa lớp để đọc bài tập làm văn của mình cho cả 
lớp nghe. Bài viết của tôi bao giờ cũng đạt điểm 7, 8 - điểm cao 
nhất dành cho môn tập làm văn. Tôi luôn hãnh diện vì điều đó và 
dường như chưa một bạn nào trong lớp phá được “kỷ lục” của tôi. 
Như mọi khi, tôi lại được cô giáo gọi lên đọc bài văn “Em hãy tả 
về người mẹ của mình”. Tôi ngước cao mặt, đĩnh đạc bước lên 
giữa lớp trong sự nể phục của các bạn và cất cao giọng đọc: “Mẹ 
em là người tuyệt vời nhất. Mẹ đẹp như cô tiên trong truyên cổ 
tích. Mái tóc mẹ dài óng ả buông xõa ngang lưng. Mẹ gội đầu bằng 
trái bồ kết nên tóc mẹ vừa mượt vừa suôn. Mẹ bảo ”Lớn lên con 
gái đừng gội đầu bằng dầu gội mà nấu trái bồ kết gội cho tóc đẹp 
như của mẹ”. Mẹ có khuôn mặt đẹp như trăng rằm. Mỗi khi mẹ 
cười hai hàm răng mẹ trắng ngần trông đẹp lắm! Mẹ vừa dịu dàng 
lại vừa đảm đang. Đi làm về, mẹ vừa vào bếp nấu cơm cho cả gia 
đình, tối mẹ lại dạy em học bài, dọn dẹp nhà cửa rồi mới đi ngủ. 
Những đêm đông trời trở rét, nửa đêm mẹ lại thức giấc đắp lại 
tấm chăn cho em... Trong trái tỉm em, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên 
tuyêt vời nhất trong cuộc đời em...”. 

Đó là những lời văn mà tôi đã được chị gái dạy để tả về người 
mẹ của mình. Những bài văn của tôi luôn được điểm cao vì trước 
khi viết tôi luôn “tham khảo” ý kiến của chị rồi tưởng tượng thêm 
để diễn đạt cho hay. Có lẽ với trí tưởng tượng phong phú nên tôi 
sớm nổi tiếng là học sinh giỏi văn của trường. 

Đọc xong bài văn tả mẹ của mình, tôi sướng lâng lâng trong người 
và đi về chỗ trong tiếng vỗ tay của các bạn. Đợi giây lát, cô tôi 
bảo: “Bài văn tả mẹ của bạn Duyên rất hay. Câu cú gãy gọn, diễn 
đạt trôi chẩy. Các em nên học cách diễn đạt của bạn để viết văn 
cho hay và phải đọc thêm nhiều sách. Hôm nay, cô muốn các em 
nghe thêm một bài văn nữa. Cô mời bạn Hùng". 

Tôi thoáng ngạc nhiên vì Hùng mồ côi mẹ từ năm 6 tuổi, nhà 
Hùng rất nghèo và Hùng chỉ học giỏi môn toán. Tôi thầm cười khi 


nghĩ “Chắc Hùng viết nhăng viết cuội nên bị cô phê bình đây”. 
Hùng cúi đầu cầm tập bước lên bảng và đọc: “ Em không còn mẹ. 
Mẹ mất đã lâu lắm rồi nên em không nhớ rõ khuôn mặt của mẹ. 
Mỗi lần nhớ mẹ, em chỉ nhìn lên tấm ảnh trên bàn thờ mẹ, nhớ 
mẹ, thương mẹ rồi chỉ biết khóc mà thôi! Mẹ mất khi em bé của 
em mới một tuổi. Lúc đó ba cực lắm vì phải vừa đi làm vừa nuôi 
em và em gái. Em gái cứ bệnh rồi khóc hoài. Sáng, ba dậy thật sớm 
để nấu cháo để lấy nước pha sữa cho em. Mùa mưa, nhà dột ướt 
không đủ chỗ ngủ, ba ru em và em gái ngủ xong rồi nằm xuống 
sàn nhà. Sáng thức dậy em đã thấy ba nấu sẵn nồi cháo và kèm 
theo tờ giấy dặn:”Con nhớ ăn sáng rồi mới đi học”. Ba em là công 
nhân vệ sinh nên sáng phải dậy thật sớm làm sạch đường phố 
trước khi mọi người thức giấc. Em chuẩn bị đi học ba mới trở về 
lo cho em gái. Buổi chiều, em đi học về trông em cho ba đi làm 
tiếp. Ba em cực lắm nhưng lúc nào ba cũng dịu dàng như mẹ. Em 
ước ao mẹ mình còn sống để đỡ đần công việc cho ba. Em thèm 
được như các bạn có mẹ, được mẹ ôm vào lòng, được mẹ khâu áo 
khi bị rách, được nghe mẹ hát ru em bé ngủ như cô Tư ở sát nhà. 
Mỗi lần nghe cô Tư hát ru con, em lại nhớ mẹ và nước mắt trào ra. 
Ba bảo: “Mẹ bây giờ đã thành cô tiên ở tận trên trời cao, mẹ cũng 
nhớ và thương con lắm nên con phải học thật giỏi mẹ mới vui”. 
Em cũng thầm hứa với ba, sẽ học giỏi, học giỏi rồi mẹ sẽ sống lại 
với cha con mình, phải không ba? 

Em càng lớn mái tóc ba càng bạc nhiều hơn. Nhìn ba tảo tần lo cho 
em và em gái ăn học, em thương ba lắm chỉ mong mình nhanh lớn 
để đi làm giúp ba, nuôi em gái. Em không còn mẹ nhưng ba chính 
là người mẹ vĩ đại trong cuộc đời em. Em yêu ba vô cùng...”. 
Những dòng cuối cùng, Hùng đã đọc trong nước mắt, cả lớp đều 
khóc, cả cô giáo cũng khóc và không biết tự lúc nào, nước mắt của 
tôi cũng lăn dài trên khuôn mặt của mình... 

Chiều nay, con gái tôi về nói với mẹ: “Mẹ dạy con bài văn tả về mẹ 
nha mẹ”. Tôi ôm con gái vào lòng và kể lại câu chuyện bài tập làm 
văn tả mẹ của Hùng cách đây hơn 20 năm... 


Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện. 
Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: NguoiVienXu 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 6 tháng 6 năm 2005 


